Giáo viên: Trần Thị Thanh Tuyền - Phan Huy Chú, Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột 


Tìm hiểu, tham khảo và biên soạn, file words thầy cô có thể chỉnh sửa. Có gì 

thiết xót mong thầy cô góp ý 

TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC 

• 

✓ MỘT SỐ CÁCH GIẢI, KIỂM TRA KẾT QUẢ BẰNG MÁY TÍNH 
l.TÌM SỎ PHỨC- XÁC ĐĨNH PHẦN THƯC, PHẦN Ảo CỦA SỎ PHỨC 

Dạng 1: Không chứa z và z 

Ví du 1: Tìm số phức z = (l - 2if + (l - 3/) 2/ + lí 2 

A.z = l-2/ B. z = l + 2/ c. z = 2-2/ 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Nhập (l - lí) 2 + (l - 3/) x2/ + 2/ 2 (x: dấu nhân) 

+Bước 3: Ấn dấu Được kết quả như hình bên 

Lưu ý: Đối với 1 số bài. Như ví dụ 1 trên, chỗ (1 — 302/ ta phải nhập dấu X : (l-3/)x2/ thì máy 
mới hiện kết quả, không mảy sẽ báo ERROR 

Ví du 2: Cho số phức z = (2 + 0(1 - 0 + 3 ỉ. Tìm Môđun của số phức z 

A.VĨÕ B^sỉũ c. sj~5 D. 11 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Nhập (2 + 0(1 - 0 + 3/ 

(bài này không cần ấn dấu X máy vân ra kết quả) 

+Bước 3: Ấn dấu Được kết quả như hình bên 

+Bước 4: Vì tính Môđun nên ta ấn tiếp Shiít + hyp (Abs) (phím giá trị tuyệt đối) + Ans (kết quả 
3 + 2/ ở trên) 

+ Bước 5: Ấn dấu Kết quả như hình bên 

Dạng 2 : Có chứa z và z 

Ví du 3: Thế đáp án. Tìm số phức z thỏa mãn (1 + /) 2 (2 - 0 z = 8 + / + (1 + 20 z 
A. 3 + 5/ B. 1 — / c. 2 — 3/ D. —2 + 4/ 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Chuyển về 1 vế, nhập (1 + /) 2 (2- i)X - 8-/-(1 + 2 Ĩ)X (thay Z = X) 

+Bước 3: CALC gán số phức của từng đáp án. Ket quả nào = 0 thì đó là đáp án đúng 


CMPLX 13 


lAnsl 


Math À 




CMPLX H M:-.th Ả 

3+2i 


D. z = -2-2/ 


















Giáo viên: Trần Thị Thanh Tuyền - Phan Huy Chú, Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột 


CMPLH 0 Math ẾL 

Cl+i) 2 C2-i)X-8-P 

• A. 3 + 5/ . Kết quả -15+lOi 

CMPLH 0 Math Ả 

a+i) 2 (2-i)X-8-l> 

T , , -5 

• B.1-/. Kêtquả J 

CMPLX H Mìth A 


Cl+i) 2 C2-i)X-8-P 

• C.2-3Í. Kết quả I 8 vậy c là đáp án đúng 

Ví dụ 4: Xác định số phức z, biết z + (1 + ỉ)z = 5 + 2/ 

A. Z = l + / B. z = -2 + / c. z = 2 + i D. z = -2-i 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Chuyển về 1 vế. Thay z = X , nhập X + (1 + /)Conjg(X) — 5 — 2/. 


Với Conjg(X)là z, nhập bằng cách: Shift—>■ 2—»2 


+Bước 3: CALC gán số phức của từng đáp án. Kết quả nào = 0 thì đó là đáp án đúng 


• A. z = 1 + i 

Kết quả -2-/^0 


• B. z = —2 + i 

Kết quả -8 -4/^0 


• c. Z = 2 + / 

Kết quả = 0. Vậy c là đáp án đúng 


CMPLX 0 Ms.th À. 

-2-i 

CMPLH H Mstth át 

-0-4Ỉ 

CMPLX H Math A 


Ví dụ 5: Tìm phần thực của số phức z, biết z + (1 + ĩ)z = 5 + 2/ 


A. 1 B. -2 C.2 D. Z-1 

* Nhẳn xét: /?à/ nạy không thế thế đáp án như các ví dụ trên, vì đáp án chỉ có phần thực 
* Giải tư luân : Đặt z = x + yi (x;y e R ) 

X + yỉ + (1 + i)(x - yi ) = 5 + 2/ <=> X + yỉ + X - yỉ + xi + y = 5 + 2/ 

Í2x + y = 5 fx = 2 

<=> 2x + y + xỉ = 5 + 2/ <=> s _ \ 

\x = 2 [y = 1 












Giáo viên: Trần Thị Thanh Tuyền - Phan Huy Chú, Khánh Xuân, Buôn Ma Thuật 


*Máy tính; 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Đặt z = x + yi . Nhập X + yi + (1 + i)(x - yi) - 5 - 2/ 

+Bước 3: Ấn CALC, gán X = 1000,y = 100, ấn dấu Kết quả nhu hình 

CMPLX 0 Mith A 

X+YỈ+CÌ+Ỉ)CX-YỈ> 

I 2O95+990Ĩ 

+Bước 4: Phân tích kết quả 2095 + 998/ 


2095 = 2000 + 95 = 2000 +100 - 5 = 


2x + y - 5 




998 = 1000-2 = 


x-2 


Ta có hệ 


Í2x + y-5 = 0 Í2x + y = 5 Jx = 2 
jx-2 = 0 <=> jx = 2 ^1 t = 1 


Ví du 6: Tìm Mô đun của số phức z, biết: (l + 2/) 2 z + z = 4/ - 20 


A. 7 B ,JĨ C.SỈ5 D.5 

* Giải tự luận : Đặt z = x + yi (x; y e R ) 

(l + 2/) 2 z + z = 4/-20 

(1 + 4/-4)(x + yí) + x-yỉ = 4ỉ -20 
<=> -3x-3 yỉ + 4xỉ-4y + x-yi = 4ỉ -20 
<=> -2x -4 y + (4x - 4 ỳ)i = 4 ỉ - 20 

í-2x-4v = -20 íx = 4 

t t Á <=>{ 

[4x-4y = 4 [y = 3 


=> z = 4 + 3/ => |z| = V 4 2 + 3 2 = 5 

*Máy tính; !!!CẢNH BẢO NGTIY TTĨẾM INeu không hiếu đủng quy tắc) 

+Bước 1: Ấn MODE 2 (CMPLX) 


+Bước 2: Đặt z = x + yi. Nhập (1 + 2 lỹ (x + yỉ) + (x - yí) - 4Ỉ + 20 
+Bước 3: Ấn CALC, gánX = 1000, Y = 100, ấn dấu Kết quả: 
+Bước 4: Phân tích kết quả -2380 + 3596/ 

• -2380 = -2000 -380 = -2000 - 400 + 20 = -2x -4y + 20 


CMPLX 0 Ms.th Á. 

-238Ũ+3596Ĩ 


3596 = 4000 - 404 = 4000 - 400 - 4 = 


4x-4y-4 













Giáo viên: Trần Thị Thanh Tuyền - Phan Huy Chú, Khánh Xuân, Buôn Ma Thuật 


^ , , \-2x-4y + 20 = 0 \-2x-4y = -20 x = 4 _ „ 

Ta có hệ <! _ <=>( <=>( 7=>z = 4 + 3ỉ 

[4x-4y -4 = 0 [4x-4y = 4 [y = 3 

+Bước 5: (nếu rảnh!!!) MODE —> 2 —» Shift —> hyp(Abs) nhập 4 + 3 ỉ 

CMPL 

I4+3iI 


CMFL>: H 


Mìth Á. 


!!! CÁCH PHÂN TÍCH SAI 


3596 = 3000 + 500 + 96 = 3000 + 500 + 100-4 = 3x + 5y + y-4= 3x + 6y-4 


Ví dụ 7: Tìm phần thực của số phức z: (l + /)z + (2-/)z = 4-ỉ 

* Giải tự luận : Đặt z = x + yi (x; y e R ) 

(l + /)z + (2-/)z = 4 — ỉ 
<=> (1 + /)(x + yi ) + (2-/)(x -ỵĩ) = 4-ỉ 
<=> X + yỉ + xỉ - y + 2x - 2 yi - xỉ - y = 4 - ỉ 
<=> (3x - 2y) - yỉ = 4 - ỉ 

y A y l\ 

*Máv tính; 

+Bước 1: Ấn MODE 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Đặt z = x + yi. Nhập (l + /) (x + yí) + (2- /)(x -yi ) -4 + i 
+Bước 3: Ấn CALC, gán X = 1000,T = 100, ấn dấu 
Kết quả nhu hình bên 
+Bước 4: Phân tích kết quả 2796-99/ 

• 2796 = 3000 - 204 = 3000 - 200 - 4 = 13x - ĩỹ - 4 


CMPLX H Hs.th ầ. 

2796-991 


• -99 = -100 + 1 = -y + 1 

_ , Í3x-2y-4 = 0 Í3x-2y = 4 ịy = 1 

Ta có hệ ( _ oị \ <=> ự 

[-y + l = 0 [—y = — 1 [x = 2 

111 CÁCH PHÂN TÍCH SAI 


Phần thực là 2 


2796 = 2000 + 700 + 96 = 2000 + 700 + 100-4 = 2x + 7y + y-4= 2x + Sy-4 












Giáo viên: Trần Thị Thanh Tuyền - Phan Huy Chú, Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột 


2. TÌM TÁP HƠP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỎ PHỨC 
Cách 1: Chỉ dùng cho các đáp án có dạng là các đồ thị đường thẳng 


Ví du 8: Tìm tập họp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 


z+ 2 + i\ 


z-3i 


A. y = -x + ỉ B. y = x-l c. y = -x-l D. y = x + l 

+Bước 1: Ấn MODE 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Đặt z = x + yi. Nhập |x + yi + 2 + ỉj — |jc — yỉ - 3ỉj 

+Bước 3: CALC. Kết quả ra 0 là đúng 

• A. y = -X +1, CALC gán X = 100, y = -100 +1 . Kết quả * 0 

CMPLX 0 Mith A 

lX+Yi+2+iI-IX-ÝV 
2.827850071 

• B. y = x-ỉ, CALC gán X = 100, V = 100-1 . Kết quả = 0 

CMPLX 0 Ms.th ▲ 

lX+Yi+2+iI-IX-YP 

0 

Cách 2 : Làm được cho tất cả các loại đồ thị đường 


Bài toán : Tìm tập hợp (quỹ tích) điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện cho trước... 

A. Đường (Cj) B. Đường (C 2 ) C.Đường (C 3 ) D. Đường (C 4 ) 

Giải : Chọn 1 điểm M bất kì thuộc đồ thị đường ở mỗi đáp án, sao cho: 

M 2 (x 2 ;y 2 )e(C 2 ),Ể(C 1 ),(C 3 ),(C 4 ) 

M 3 (x 3 ;j 3 )e(C 3 ),Ể(C 1 ),(C 2 ),(C 4 ) 

M 4 K;y 4 )e(C 4 ),Ể(C 1 ) I (C 2 ) I (C 3 ) 

Các điểm đó là số phức z, thay vào đề bài, nếu thỏa mãn thì đó là đồ thị đường thỏa yêu cầu đề. 


Cách 2 của Ví du 8: Tìm tập họp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z+ 2 + ỉ = 


z-3 i 


Ả.y = —x + l B. y = x-\ c. y = -x-ì D. y = X +1 

+Bước 1: Ấn MODE 2 (CMPLX) 
































Giáo viên: Trần Thị Thanh Tuyền - Phan Huy Chú, Khánh Xuân, Buôn Ma Thuật 


+Bước 2: Đặt z = x + yi. Nhập ịx + yi + 2 + ỉ' -pc - yi - 3i 

+Bước 3: CALC. Kết quả ra 0 là đúng 

• A.y = -x + l(C 1 ) .ChọnM 1 (2;-l)e(C I ) 

CALC gán X = 2, y = -1. Kết quả ^ 0 

• B. y = X -1 (C,) . Chọn M,(2; 1) e (C,) 

2 2 2 CMPLH B 

CALC gán X = 2,y = 1, kết quả = 0. IX+Yi+2+iI- 

Vậy B là đáp án đúng 

Ví du 9: Tìm tập họp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện |z ỉ - (' 
A.(x-1) 2 +(y + 2) 2 =4 B.x + 2y-l = 0 


c.3x + 4y - 2 = 0 D. (x + l) 2 + (y - 2f = 9 

*CẢNH BÁO : Ở ví dụ này làm tay nhanh hơn 

*CASIO 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Đặt z = X + yi . Nhập |(x + yỉ)i - (2 + ị)| - 2 

+Bước 3: CALC. Kết quả ra 0 là đúng 
• Chọn Mj(3; -2) e (Cj). Kết quả = 0 


• M 


M 2 ( 3; -1) e (C 2 ). Kết quả = -2 + V 5 ^ 0 
e (c, ). Kết quả 0 


V 4 y 




Math ▲ 

I ÍÍ : Ỹ> 

0 

- + 0| = 2 


M 3 (2;2) e (C 4 ). Kết quả *0 







Giáo viên: Trần Thị Thanh Tuyền - Phan Huy Chú, Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột 


3.GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRÊN c 
Dạngl : Căn bậc 2 của số phức 

Ví du 10: Căn bậc 2 của số phức -48 + 14/ là 

A. ±(1 + li) B. ±(1 - li) c. ±(2 + li) D. ±(2 - 5 i) 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Nhập *sí=±tl±> , 

với dấu z : ấn Shift + phím(-); arg : ấn Shift —> 2 —> 1 

_ CMPLX B Hith Á 

JI-48+14t I L—> 

+Bước 3: Ấn Được kết quả rìrl 

Dạng 2 : Phương trình không chứa i 

MODE —» 5 —>• 3 hoặc MODE ^5^4 
Dạng 3 : Phương trình chứa i 

Ví dụ 11 : Giải phương trình: z 2 + 3(1 + i)z+ 5i = 0 

A. z = -1 - 2i; z = -2 - ỉ B. z = -1 + 2/; z = -2 + i 

c. z = 1 + 2/; z = 2 + / D. z = 1 - 2/; z = 2 - i 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Đặt z = x + yi. Nhập (x + yi) 2 + 3(1 + i)(x + yi) + 5i 
+Bước 3: CALC. Gán từng đáp án. Kết quả ra 0 là đúng 

Ví du 12 : Cho Z 1 , z 2 là nghiệm của phương trình z 2 + 3(1 + i)z+ 5 i = 0 trên tập số phức, giá trị 
của p = ịz^ị + |z 2 | là 

A. 5 R 2 V 5 C.10 D.l 

+Bước 1: Ấn MODE -> 2 (CMPLX) 

+Bước 2: Gán 1 — » A(Shift + RCL(STO) + A); 3(1 + /)->£; 5/ c 


CMPLX 0 

Math Ả 

B 2 -4AC 

-2Ỉ 


+Bước 3: Tính B 2 - 4AC (A). Kết quả = -2 i 





















Giáo viên: Trần Thị Thanh Tuyền - Phan Huy Chú, Khánh Xuân, Buôn Ma Thuật 


+Bước 4: Tính \J B 1 - 4AC bằne cách ấn J|-2/|z ar ^ — . CMPLX 13 Math Ả 

' 2 ĩ^ẩ\L arS z 

với dấu z : ấn Shift + phím(-); arg : ấn Shift — > 2 — > 1 . 

Được kết quả \ -i, gán vào D 1 ^ 


+Bước 5: Tính nghiệm của phưong trình 


CMPLX 

H Mã.th À 

CMPLX 

0 

M:,th A 

-B+D 


-B-D 



2A 

-l-2i 

2m 


-2-ỉ 


+Bước 6: p = |zj + \z 2 \ = ^/(l) 2 + (2) 2 + V(2) 2 +(1 2 ) = 2 V 5 















